Từ ngày hôm qua khung trời bên cửa sổ đẹp lung linh bên ngàn tia nắng
Để ngày hôm nay khung trời riêng mang trong mình anh thêm em đến bên đời
Bởi vì khi nắng vẫn còn rơi
Khi bóng tối còn chơi vơi
Khi ánh mắt nghỉ ngơi
Thao thức tháng ngày trôi
Là khi em đến giấc ngủ say
Thao thức bỗng chợt theo mây
Cuốn theo đơn côi biết bao ngày
Because now you are my bae
'Cause you're now my bae
'Cause you're now my bae
'Cause you're now my babe
Because now you are my bae
'Cause you're now my babe
'Cause it's you, ooh-ooh-ooh
Là bởi vì có em, mây thay màu
Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu
Bởi vì là chính em mang u sầu
Gửi vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có thêm màu xanh
Ooh yeah, thấy em nhìn lướt khi vào show, biết ngay là cá đã cắn câu (xời)
Ooh yeah, có ngay cả squad đang nhìn thâu, anh đoán là không ai cưa được đâu (no)
Ooh yeah, baby girl anh xin số, xong anh khuyến mãi một lượt flow
Anh đón em buổi sáng, em cho anh chờ lâu, xung quanh khu em nguyên một hàng dâu
Em ra cười ngại, không nói một câu
Anh bảo thoải mái đi với ai sao phải giấu
Tặng ngay cho em bông hoa mà trông xấu nhưng phải thế nó mới tôn khuôn mặt xinh của em, woah
Tặng em cà phê, cà phê pha
Em thích bạc xỉu, tiền anh bún trả
Cảm thấy cá hồi đợt vừa rồi hơi suy, người anh như tá lả khi bồ cũ nó trà đá
Nên là lên Đà Lạt food tour cho nó chill đê, eh
Visa lấy ra tiêu đê, eh
Em bảo anh là yêu ghê
Book con Airbnb nhìn thì siêu mê
Mặc ngay con áo phao xong đi ngắm sao
Vặn ga trên đồi xong rồi tán nhau
Soi tướng phu thê mình có trán cao cùng quả môi dày tình cảm để cho chúng nó chạm nhau, eh
Because now you are my bae
'Cause you're now my bae
'Cause you're now my bae
'Cause you're now my babe
Because now you are my bae
'Cause you're now my babe
'Cause it's you, ooh-ooh-ooh
Là bởi vì có em, mây thay màu
Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu
Bởi vì là chính em mang u sầu
Gửi vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có thêm màu xanh
Có lẽ ngày mai khi đôi mắt đã dần phai phôi
Vẫn đưa theo ngàn mây chờ tia nắng phía bờ môi ấy
Khẽ nắm bàn tay đang ôm tiếng nói của anh rất lâu, huh-ooh-ooh-oh
Thấp thoáng mùi hương vương trên mái tóc của em
Đưa giấc mơ đang chìm sâu về bên nắng gió cùng lời ca
Giấu tháng ngày bơ vơ trong ánh mắt mà em vẫn đang trao đến anh
Là bởi vì có em, mây thay màu (có em)
Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu (từng giấu, từng giấu)
Bởi vì là chính em mang u sầu (chính em, chính em)
Gửi vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có thêm màu xanh
Because now you're now my bae
'Cause you're now my bae
'Cause you're now my bae
'Cause you're now my babe
Because now you're now my bae
'Cause you're now my babe
('Cause it's you) 'Cause you're now my bae (yeah, yeah)
'Cause you're now my babe, eh, yeah-yeah